Journal Impact Factor 2020: Một sô quan sát từ dữ liệu SSHPA 


lofS 





Kinh (tế 
và Jư báo 


® nline l 
CƠ QUAN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 


‹JjJournal Impact Factor 2020: Một số quan sát từ dữ liệu 
SSHPA 


1437114/07/2021 


Đến hẹn lại lên, mùa .Journal Impact Factor lại mang tới nhiều xôn xao cho cộng đồng khoa học. Cập nhật mới nhất từ 
dữ liệu SSHPA và .JIF 2020 cho thấy, con số hơn 1.064 công bố KHXH&NV trong năm 2020 tại Việt Nam phản ánh cả 
sự gia tăng về số lượng các công bố trên các tạp chí có .JIF vượt trội. Số lượng các công bố trên các tạp chí có .JIF > ... 
Năm 2021, Web of Science tiếp tục có nhiều động thái đáng chú ý như hệ số tác động mới Journal Citation Indicator, hay 
tiếp tục tấn công các tạp chí có hành vi trích dẫn bất thường. Độc giả có thể xem báo cáo JCR 2021 tại ĐÂY: 


Bài viết nhỏ dưới đây nhằm quan sát các biến động của nghiên cứu s§É 
khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) Việt Nam trong năm 2020, 
với sự thay đổi từ Journal Impact Factor 2020. Dữ liệu sử dụng trong 
bài được trích xuất từ CSDL SSHPA (https://sshpa.com/) vào ngày 12 
tháng 7 năm 2021. Cần lưu ý, JIF hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề như 
chưa có tính chất phân ngành hoặc bị sử dụng sai mục đích. Vì vậy, 
các thông tin trong bài viết này chỉ có tính chất tham khảo, không hàm 
ý đánh giá chất lượng hay phân loại bài báo, tạp chí. 


Các tác giả Việt Nam tiếp tục ghi danh 
vào các tạp chí hàn lâm có J|F cao vượt 
trội, đặc biệt là các tạp chí ngoại hạng 
như Nature. Các tác giả nữ công bố khoa 
học nhiều hơn và liên tục thử sức với các 
tạp chí có JIF cao hơn. Đây là tín hiệu 
đáng mừng cho thấy hiệu quả của chính 


Đâu tiên, TOP 10 tạp chí có nhiêu công bố từ Việt Nam nhất có sự cân sách phát triển khoa học tại Việt Nam. 


bằng giữa các tạp chí có .JIF (5 tạp chí) và không có .JIF (5 tạp chị). s9 

Trong nhóm không có JIF, có hai tạp chí đã có hệ số tác động mới JCI 

2020. Chỉ có Journal of Economics and Development vừa được ESCI chấp nhận chỉ mục, nên chưa có JCI hay JIF. Mặc 
dù Journal of Asian Finance, Economics and Business và Cogen† Business and Managemenr có .JC| 2020 lần lượt là 0.91 
và 0.35, CiteScore của 2 tạp chí này đều ở mức đáng chú ý: 2.6 và 2.0 (Xem Bảng 1). 


Bảng 1. TOP 10 tạp chí được các nhà nghiên cứu KHXH&NV đăng nhiều nhất trong năm 2020 





























.. Số lượng CiteScore 
Tạp chí à xuâ : 
ạp chí Nhà xuất bản bài IF 2020 2020 

dJdournal of Asian Finance, Economics and |Korea Distribution Science Esgll |, 070 

N 41 2.6 
Business Association = 0.91] 

. ESGI |,.20” 

Cogent Business and Management Taylor & Francis Bo _ủa tà vs VẠ9) 
Finance Research Letters Elsevier 2o 9.596 5s 
Sustainability MDPI gu, 3 Ị 3.9 
Management Science Letters Growing Science 18 N/A vì) 
International  Jourmal of  Environmental 
Research and Public Health NÌ lộ lu . 
Accounting Growing Science 14 N/A 1.1 
Economic Analysis and Policy Elsevier 11 2.497 3.6 
Journal of Economics and Development Emerald li ESioil N/A 
Research in International Business and Finance | Elsevier 10 4.091 4.9 


Trong nhóm có JIF, Tạp chí Finance Research Letters được các tác giả Việt công bố khá nhiều trong năm 2020, với 23 bài 
báo. Sustainability và International Journal of Environmental Research and Public Health của Nhà xuất bản MDPI cũng 
vẫn tiếp tục được ưa chuộng. Có thể nói, bên cạnh các tạp chí không có .JIF (thường là tạp chí mới và có quá trình xét 
duyệt nhẹ nhàng hơn), các tác giả Việt Nam cũng dần xác lập vị thế, ít nhất là vâ mặt số lượng, ở một số tạp chí có mức 
JIF ấn tượng. 


Điều này được phản ánh trong các công bố trên các tạp chí có JIF cao trong năm 2020. Đầu tiên phải kể tới bài viết trên 
Tạp chí Nature của tác giả Vương Quân Hoàng (Xem Bảng 2). Sau nghiên cứu “Regional research priorities in brain and 
nervous system disorders” [1] vào năm 2015, đây mới là lần thứ 2 cơ sở dữ liệu SSHPA ghi nhận có một bài viết trong lĩnh 
vực KHXH&NV của tác giả Việt Nam được Nature công bố. 


Bảng 2. Các công bố trên các tạp chí có .JIF cao nhất trong năm 2020 


dIF Re 


Tên bài Tạp chí xuất bản 2020 |f 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(@/print_ articlef&xi=18340 


7/18/2021. 10:42 PM 


Journal Impact Factor 2020: Một sô quan sát từ dữ liệu SSHPA 


2ofS 


49.96 




















Reform retractions to make them more transparent Nature 2 [2| 
Tourism Productivity Theory and Measurement for Policy Implications: The Case| Jdournal of — Travel| 10.98 I3] 
of Australia Research 2 
Carbon Price Impacts on the Chinese Tourism Industry (xuất bản sớm vào năm |Journal of  Travel[ 10.98 [4] 
2020) Research 2 
Journal of  Travel| 10.98 
The Influence of Tourism on Income Inequality [5] 
Research 2 
Human resource slack, sustainable innovation, and environmental performance of | Business Strategy and| 10.30 l6] 
small and medium-sized enterprises in sub-Saharan Africa the Environment 2 
Customer green orientation and process innovation alignment: A configuration | Business Strategy and| 10.30 H 
approach in the global manufacturing industry the Environment 2 
Building supply chain relational capital: The impact of supplier and customer | Business Strategy and| 10.30 I8Ị 
leveraging on innovation performance the Environment 2 
On energy and climate change policies: The impact of baseline projections Applied Energy 9.746 | |9] 
Building authority and legitimacy In transnational climate change governance: | Global Environmental 9523 [ 
Evidence from the Governors' Climate and Forests Task Force Change 0] 
. " . lobal  Envi l 1 
Policy learning in REDD+ Donor Countries: Norway, Germany and the UK . (04062405 9.523 ậ 


Ngoài 3 công bố trên Tạp chí Applied Energy và Global Environmental Change, 7 công bố còn lại đầu có mức .JIF trên 10. 
Hầu hết các công bố này đều thuộc nhóm ngành kinh tế - kinh doanh và nghiên cứu về chủ đề bền vững môi trường. Đây 
là các lĩnh vực được nhiều quan tâm, nên lượng trích dẫn cho các tạp chí này rất cao. Số lượng các công bố trên tạp chí 
có JIF > 10 năm 2020 (7 bài) đã tăng gấp đôi so với năm 2019 (3 bài). Xét rộng ra nhóm có mức .JIF trên 5, năm 2020 ghi 
nhận tới 172 công bố trên các tạp chí quốc tế, so với vỏn vẹn 36 công bố của năm 2019. Hình 1 dưới đây làm rõ thêm sự 





khác biệt giữa 2 năm thông qua phân bố của các bài báo đăng trên các tạp chí có mức JIF từ 1 - 10. 


Hình 1. So sánh phân bố của các bài báo có mức .JIF từ 1 - 10 trong 2 năm a) 2019 và b) 2020 


Articles 
= 


A 
4 ~- 


¬ 


2 4 
lmpact Factor 


Ẹ Hi II Í lút, kllÌ li, | Ì | II 


E === 


b 





https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(@/print_ articlef&xi=18340 


7/18/2021. 10:42 PM 


Journal Impact Factor 2020: Một sô quan sát từ dữ liệu SSHPA https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_ articlef&xi=18340 


Articles 





_ lu | ẤT | | li TH 


25 50 75 10.0 
lmpact Factor 


b) năm 2020 


So với năm 2019, mật độ của số bài viết trong khoảng JIF < 5 chật chội hơn hẳn. Trong khi đó, cùng xét trong khoảng 
này, số bài viết trong năm 2019 chỉ dày đặc ở trước mốc .JIF = 3. Sau mốc 3, số bài viết trong năm 2019 giảm dần và trở 
nên thưa thớt sau mốc JIF = 5. 


Hình 2 làm rõ hơn phân bố các bài báo trên các tạp chí có JIF lớn hơn 5 trong năm 2020. Mức .JIF từ 5 đến 6 chiếm gần 
nửa số công bố, với 75/172 công bố; con số này trong năm 2019 chỉ là 28 công bố. Trong khi đó, mức .JIF 6 - 8 cũng rất 
ấn tượng với 61 bài báo (so với 14 trong năm 2019). 


Hình 2. Các bài báo đăng trên các tạp chí có JIF > 5 trong năm 2020 


Các bài báo năm 2020 đăng trên các tạp chí 
có JÏF > 5 


4Ñ 


m5-6 mG-/ 87-8 “86-9 m9-10 m>10 





Để làm rõ thêm một số đặc tính khác, ta sẽ xét tới phân bố JIF theo số lượng tác giả nam và nữ trong năm 2020 (Hình 3). 
Có tổng cộng 1.657 tác giả nam và 968 tác giả nữ có các công bố trên các tạp chí có .JIF từ 0 đến 10. Phần đông các tác 
giả vẫn công bố ở mức JIF 0-1 (782 nam/404 nữ) và JIF 1-5 (617 nam/449 nữ. 


Hình 3. JIF 2020 và giới tính tác giả 


3ofS 7/18/2021. 10:42 PM 


Journal Impact Factor 2020: Một sô quan sát từ dữ liệu SSHPA 


4ofS 





Như vậy, cập nhật mới nhất từ dữ liệu SSHPA và .JIF 2020 cho thấy, con số hơn 1064 công bố KHXH&NV trong năm 2020 
[12] tại Việt Nam phản ánh cả sự gia tăng về số lượng các công bố trên các tạp chí có JIF vượt trội. Số lượng các công bố 
trên các tạp chí có JIF > 5 đã tăng gấp 4 lần so với năm 2019. Các tác giả KHXH&NV Việt Nam tiếp tục ghi danh vào các 
tạp chí hàn lâm có JIF cao vượt trội, đặc biệt là các tạp chí ngoại hạng như Nature [13]. Ngoài ra, các tác giả nữ cũng 
tham gia công bố khoa học nhiều hơn và cũng liên tục thử sức với các tạp chí có .JIF cao hơn [14,15]. Đây là tín hiệu đáng 
mừng, cho thấy hiệu quả của chính sách phát triển khoa học tại Việt Nam. 


Tài liệu tham khảo: 


[1| Ravindranath, V., Dang, H. M., Goya, R. G., Mansour, H., Nimgaonkar, V. L., Russell, V. A., & Xin, Y. (2018). 
Regional research priorities in brain and nervous system disorders. Nafure, 527(7578), S198-S206. 


[2| Vuong, Q.-H. (2020). Reform retractions to make them more transparent. Nature, 582(7811), 149. 


[3| Pham, T. D. (2020). Tourism productivity theory and measuremernt for policy implications: the case of Australia. 
Journal of Travel Research, 59(2), 247-266. 


[4| Meng, S., Pham, T., Dwyer, L., & Grant, B. (2021). Carbon price impacts on the Chinese tourism industry. Journal 
of Travel Research, 60(2), 370-383. 


[5| Nguyen, C. P, et al. (2020). The influence of tourism on income inequality. Journal of Travel Research, 
0047287520954538. 


l6] Adomako, S., & Nguyen, N. P (2020). Human resource slack, sustainable innovation, and environmertal 
performance of small and medium-sized enterprises in sub-Saharan Africa. Business Strategy and the 
Environment, 29(8), 2984-2994. 


[7Ì Nguyen, H. M., et al. (2020). Customer green orientation and process innovation alignment: A configuration 
approach in the global manufacturing industry. Business Strategy and the Environment, 29(6), 2498-2513. 


|B| Onofrei, G., et al. (2020). Building supply chain relational capital: The impact of supplier and customer 
leveraging on innovation performance. Business Strategy and the Environment, 29(8), 3422-3434. 


[9] Nong, D., & Simshauser, P. (2020). On energy and climate change policies: The impact of baseline projections. 
Applied Energy, 269, 11 5062. 


[10] Di Gregorio, M., et al. (2020). Building authority and legitimacy in transnational climate change governanee: 
Evidence from the Governors' Climate and Forests Task Force. Global Environmental Change, 64, 102126. 


[11] Schroeder, H., et al. (2020). Policy learning in REDD+ donor countries: Norway, Germany and the UK. Global 
Environmental Change, 63, 102106. 


[12] Nguyen T. N., Luong, A. P, & Nguyen, T. T. H. (2021). Công bố quốc tế của KHXH&NV: Năm đầu tiên vượt 1.000 
bài. Khoa học và Phát triển. URL: https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/cong-bo-quoc-te-cua-khxhnv-nam-dau- 
tien-vuot-1000-bai/20210129104916485p1c160.htm 


[13] Nguyen, T. T. H. (2021). Đặt chân tới kho tàng của người khổng lồ - Madame Tussaud II. Kinh tế và Dự báo. 
URL: https://kinhtevadubao.vn/dat-chan-toi-kho-tang-cua-nguoi-khong-lo-madame-tussaud-ii-17907.html 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(@/print_ articlef&xi=18340 


7/18/2021. 10:42 PM 


Journal Impact Factor 2020: Một sô quan sát từ dữ liệu SSHPA https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(@/print_ articlef&xi=18340 


[14 Vuong, Q.-H. (2019). Breaking barriers in publishing demands a proactive attitude. Nature Human Behaviour, 
3(10), 1034. 


[15] Vuong, Q. H., Nguyen, T. T. H., Ho,M. T., Nguyen, M. H. (2021). Adopting open access in an emerging country: 
ls gender inequality a barrier in Humanities and Social Sciences?. Learned Publishing, 34, doi:10.1002/leap.1387. 


Hồ Mạnh Toàn, 
Nguyễn Thanh Thanh Huyền, 
Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR, Trường Đại học Phenikaa 


Phạm Hùng Hiệp, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia 


URL: https://kinhtevadubao.vn/journal-impact-factor-2020-mot-so-quan-sat-tu-du-lieu-sshpa-18340.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


5SofS 7/18/2021. 10:42 PM 


